Cuối năm 1985 đất nước vẫn rơi vào tình trạng khó khăn, lạm 
phát còn kéo dài trong tình trạng “ Tiền ra Giá lên, Giá lên Tiền ra”. 
Năm 1986 nền kinh tế không khả quan nên nước ta cần tìm ra giải 
pháp để giải thoát con đường đó. Đỉnh điểm là năm 1986, lạm phát 
tăng 780%, nên ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nên để ngăn 
chặn điều đó VN cần có hướng đi mới. Ngày 24/2/1986 Bộ Chính trị ra 
Nghị quyết Số 31- NQ/TW về những biện pháp cấp bách nhằm thực 
hiện đúng đắn nghị quyết tám Ban chấp hành trung ương. Ngày 
28/3/1986, Ngân hàng nhà nước đã ra công văn mới đã đề ra chương 
trình nhiệm vụ hành động triển khai nghị quyết số 31. Để ổn định tình 
hình kinh tế , bộ ngoại thương đã nhập vàng vào giải quyết vẫn đề giá 
lương tiền. và được công bố rộng rãi từng địa phương, làm tốt nhiệm 
vụ phân phối đến tay người tiêu dùng. Phấn đấu chống lạm phát. Vào 
ngày 20/9/1986 Bộ chính trị đưa ra kết luận về quan điểm kinh tế. Gắn 
liền với việc cải tạo bước tiến xã hội chủ nghĩa, làm cho quan hệ sản 
xuất phù hợp với trình độ phát triển, để đạt mục đích đẩy mạnh sản 
xuất với hiệu quả kinh tế và năng suất lao động ngày càng cao. 


Đảng ta bắt đầu nhận ra nguyên nhân kìm hãm sự phát triển sản 
xuất là xuất phát từ địa phương. Sau đó đúc kết từ lý luận mà chỉ ra 
những sai lầm thiếu xót. Qua đó tình hình hình xã hội trở nên ổn định 
hơn nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vào năm 1986 đã chỉ ra 
những hướng ởi cụ thể làm thay đổi nhận thức tư duy và hành động, 
đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn. kiên quết xoá bỏ chế độ quan 
liêu bao cấp. Song song với vấn đề phát triển kinh tế, thì vấn đề trật 
tự an ninh xã hội cũng cần được chú trọng. Sau 1 năm, Quốc hội đã 
thông qua bộ Luật hình sự đã tạo hành lang pháp lý xét xử các vụ án 
hình sự nhằm răn đe, giaó dục pháp, tạo niềm tin cho nhân dân.Trong 
bối cảnh đó, vấn đề chú trọng tiếp theo là vấn để sức khoẻ tinh thần, 
phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc. 


Trên mặt trận biên giới phía Bắc, quân đích tiếp tục gây tội ác 
cho đồng bào ta,nhân dân đoàn kết quyết tâm bảo vệ chủ quyền của 
Tổ quốc. Đảng và Nhà nước xác định hoạt động đối ngoại phải phục vụ 
cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giư gìn an ninh chính trị làm thất 
bại nhiều mặt của địch. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ 2 nước láng giềng 
Lào và Campuchia, đồng thời tranh thủ ngoại giao với các nước khác 
để thúc đẩy hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đảng và Nhà nước 


ta đã xác định cần: ra sức kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại. tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước theo phe xã 
hội chủ nghĩa.Cùng với việc ổn định chính trị, Ngày 11/3/1986 Ban Bí 
thư ra chỉ thị số 79CT/TW về việc tổ chức đợt tự phê bình và phê bình 
chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và đại hội các cấp.Sau khi 
triển khai, Đảng bộ cơ sở các địa phương khắc phục tình trạng xuê 
xoa, nể nang ngăn ngừa thái độ trù dập người phê bình và nghiêm 
khắc với những người vu cáo bịa đặt. Phê bình đi đôi với sửa chữa để 
tìm ra những cán bộ gương mẫu để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 
VI toàn quốc. Ngày 10/7/1986, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân vô 
cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Lê Duẩn- Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Người có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh 
chống Mỹ để giải phóng và thống nhất đất nước. CŨng tìm ra những 
hướng đi điểm mới cho đất nước. Ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành 
Trung ương họp phiên đặc biệt bầu đồng chí TRường Chinh làm Tổng 
bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã nhận được sự phản ánh từ 
phía dưới nên cần có sự thay đổi tu duy mới có 3 quan điểm mới trong 
việc phát triển kinh tế. Nhận định của Đảng ta là nhìn vào sự 
thật,từng bước gỡ khúc mắt trong việc phát triển kinh tế, xây dựng 
đường lối đối ngoại phù hợp trong khu vực và quốc tế, giữ gìn an ninh 
trật tự để tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. 


